10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 


Trung Tâm Hộ Tông Trang Chủ 


Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 


Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh 


PHẬT GIÁO 


CÓ THÊ ĐÓNG GÓP GÌ 
CHO MINH TRIẾT VIỆT 


(Nhân đọc “Minh triết phương Đông và Triết học phương Tây” của h riẾt gia người 
Pháp, ông Francois Jullien. Bản Việt dịch, chủ biên: GS. Hoàng Ngọc Hiên, GS. Lê Hữu 
Khóa - NXB Đà Năng, 2004). 


Trước sự phát triển không ngừng của khoa học, của chính phủ điện tử, của công nghệ 
thông tin... thế giới hiện đang đứng trước những thử thách lớn lao giữa hai giá trị tỉnh 
thần và vật chất. Nền văn minh đô thị đang từng bước tăng tốc đến chóng mặt, đáp ứng 
tất thảy mọi phương tiện, mọi nhu cầu hưởng thụ cần yếu mà cũng rất xa xỉ cho con 
người. Khoa học đã cưỡng đoạt, đã chiếm hữu thiên nhiên, khai thác thiên nhiên một 
cách triệt đề, vô tội vạ - hầu phụng sự cho lợi ích khá thiết thân mà cũng rất là cục bộ và 
vị kỷ của thế giới tiêu dùng; tự thân đã kéo theo biết bao nhiêu phản ứng phụ nguy hiểm: 
Ấy là phá vỡ tầng Ozone, ô nhiễm toàn bộ môi sinh... đưa đến hậu quả chiến tranh, 
khủng bố, bão lũ, động đất, sóng thần, tâm thần, dịch bệnh... Sự an nguy của con người 
trên hành tinh xanh này đang thôi những tiếng còi báo động SOS! Chỉ số GDP của các 
nhà kinh tế đưa ra - nên chú ý, thiên trọng hạnh phúc đầu người hơn là những con số lạnh 
lùng vô cảm, tính toán bình quân vật chất - nhiều bậc thức giả đã nói như thế! Và họ đã 
nói rất đúng. Các giá trị tính thần, cái đẹp của nhân văn, nhân bản như sự an bình và phúc 
lạc nội tâm của con người - có được từ một đời sống minh triết - phải được xem là bài 
toán giải nghiệm ưu tiên tối thượng trên các cuộc hội nghị vuông tròn hơn là các giải 
pháp chính trị, quân sự, kinh tế... 


Trong bối cảnh chung của xã hội, của thế giới phẳng, Việt Nam chúng ta cũng bị biến 
động, xáo trộn với quy mô tiêu toàn cầu, mà, các giá trị văn hiến thiêng liêng tạo nên bản 
sắc văn hóa, nền tảng tâm linh ngàn đời duy trì sinh lực Việt cũng bị lung lay tận nền 
móng! Cái gọi là giá trị tâm linh ngàn đời duy trì sinh lực Việt ấy chính là hồn Miệt, là 
mình triết Việt mà những bậc thức giả, trí giả đang thao thức kiếm tìm, thắp sáng để trở 
về với cội nguồn dân tộc! 


Vậy, mình triết là gì? Việt Nam có mình triết không? Minh triết ấy có sẵn ở trong 
bản sắc đặc thù của văn hóa Việt - hay nó là sự tan hòa, trung hòa, cộng hưởng, hỗn dung 
từ hai dòng tư tưởng Không Mạnh, Lão Trang như ở Trung quốc? Và Phật giáo, vốn là 
dòng chảy song hành với dân tộc trong suốt hơn hai ngàn năm lịch sử, cùng với thịnh 
suy, vui buôn... chung tình huống, chung cảnh ngộ... đã, đang và sẽ đóng góp được gì cho 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 1/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 
mình triêt Việt? Đây là đề cương khá phúc tạp, là nội dung nhiêu tham vọng của bài tiêu 
luận này! 


Từ thuở bình minh của triết học phương Tây, mình triết (sophia, sagesse) được tôn 
vinh; và các triết gia cô đại Hy Lạp đã xem “minh triết là của thân, là bất cập đối với 
con người; con người nhiều lắm chỉ có thể yêu mến, quý chuộng mỉnh triết” Theo đó, 
“mình triết là trên - triết học và triết gia là người không bao giờ với tới mình triết, nhiều 
lắm chỉ có thể bày tỏ lòng yêu mễn đối với mình triết - mà thôi ”. | L] 


Tuy nhiên, sau thời Aristote thì các triết gia bắt đầu rời xa trực giác, tư duy lý tính 
chiêm lĩnh, triệt học được tôn vinh và minh triệt bắt đâu mờ nhạt, thứ yêu, nêu không 
muôn nói là đã bị các triệt gia quên lãng, coi khinh, xem thường! Một sô ví dụ: 


- Minh triết là người bà con nghèo của triết học! 


- Tự duy triệt học có những bay bông mê hồn, thì những lời bàn của mình triết xem 
ra té nhạt, iu xìu, ngắn ngâm, cùn mòn, không có góc cạnh! 


- Minh triết là cái gì đó nguội lạnh và lần thần. 

- Minh triết giống như tro xám, nguội lạnh phủ lên than hồng! 
- Minh triết là tư duy của những ham muốn già nual 

- Minh triết là cái gì đó ở dưới triết học!...|2j 


Như vậy là suốt hơn hai ngàn năm qua, phương Tây đã văng bóng minh triết! Còn 
phương Đông? Ở phương Đông (khu biệt là Đông Á) cũng cùng thời cô đại ấy, minh triết 
có mặt trong truyền thống tư tưởng Trung Hoa - mà người đại biểu, huân tụ nội lực, tạo 
nên dòng chảy minh triết ây chính là Không Mạnh và Lão Trang./3/ Do ảnh hưởng chung 
từ một cội nguồn văn hóa, “?minh triết phương Đông đã để lại những dấu ấn sâu sắc 
trong nếp suy nghĩ, cách nhìn và cách ứng xử của người Việt” [4] 


Tuy nhiên, cái tạo nên minh triết phương Đông không chỉ có Không Mạnh, Lão 
Trang mà còn có Phật Thiên và cả bản sắc văn hóa, tín ngưỡng dân gian, bối cảnh lịch 
sử, địa lj của từng quốc gia động văn nữa. Điều ấy thì ai cũng hiểu, nhưng tại sao 
Francois Jullien lại bỏ quên?! Minh triết Việt cũng chung dòng chảy minh triết phương 
Đông nhưng vẫn nội hàm đặc thù, dị biệt so với minh triết Trung Quốc. Nếu không, trong 
chiều dài lịch sử lệ thuộc, chúng ta hắn đã bị nền văn minh Hoa Hạ đồng hóa. Vậy, khi 
nghiên cứu minh triết Việt, chúng ta cần để ý đến. sự hỗn dung, tan hòa ấy; cụ thể là linh 
hồn của văn hiến, văn học, nghệ thuật, đạo lý sống, phong tục, tập quán, tôn giáo, tín 
ngưỡng... kể cả các lễ hội dân gian, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, nhạc lễ, các ngành 
nghề thủ công, điệu khắc và cả âm thực nữa... Nó nhiều lắm! Nó nhiều, nhưng chỉ cần 
chú trọng cái nguồn lực, cái tạo nên hồn sống có được từ Tam giáo đồng nguyên và cái 
đặc thù của bản sắc dân tộc được cộng hưởng bởi 54 cư dân anh em, mà nôi trội nhất là 
văn hóa Việt Mường. 


Khái quát như vậy để chúng ta thấy rõ được cái mênh mông của vấn đề. Dẫu mênh 
mông nhưng chúng ta cũng có thê tóm gọn trong hai từ friêt mỹ, là cải đẹp, là cái tỉnh 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 2/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 
hoa của mình triết Việt. Và trong bôi cảnh toàn diện ây, Phật giáo đóng vai trò như thê 
nào? 


Đi tìm sự tương đẳng. 
Người ta đã tỷ giảo, đã khu biệt hai cực lưỡng nguyên giữa Đông và Tây, như sau: 


- Tây phương có triết học, Đông phương không có triết học, chỉ có mình triết - tên 
gọi khác của Đạo học, Huyền học; do vậy, Tây phương có triệt gia, Đông phương không 
Có triệt gia - chỉ có những bậc mình triết, ây là đạo sư, chân sư, thánh nhân, chân nhân, 
hiển triết... 


- Tây phương thì hướng ngoại, Đông phương thì hướng nội. 


- Tây phương phát triển lý trí chiêu thức thiên biến vạn hóa để chiếm lĩnh thiên 
nhiên, chỉnh phục vũ trụ. Đông phương huân công nội lực tâm linh, soi rọi bản tâm đê an 
trụ vào phúc lạc tự thân, sông hài hòa với nhiên giới, vạn vát. 


- Tây phương tư duy bằng vỏ não, Đông phương tư duy bằng bụng - với nghĩa trái 
tim, chữ tâm. 


- Tây phương phát triển kiến thức và hiểu biết trên bình diện thức, tri; Đông phương 
chú trọng sự chiêm nghiệm, đạt đạo, chứng ngộ trên bình diện tâm, trí, tuệ. 


- Tây phương sử dụng lý trí phân tích, Đông phương sử dụng trực giác tổng hợp. 


- Tây phương xác lập rạch ròi theo tt duy toán học biện chứng, trong thể ngưng 
lặng, fĩnh tại: một cộng một bằng hai; và đúng sai, phải trái, vui khổ, trong ngoài, trên 
dưới, tiểu đại, (răng đen... rất là phân mình. Đông phương ngắm nhìn thực tại trong thể 
trôi chảy, dịch biến, không bao giờ bị hạn cuộc theo thể lưỡng biên, nhị phân; ở đây: một 
cộng một chưa chắc bằng hai, có thể không phải hai, gần như hai, bất nhị, bất nhất...; và 
phải trái, đúng sai, đen trắng, vui khổ... đôi khi nửa là mặt này nứa là mặt kia, đôi khi là 
hai phía của một đồng xu, đôi khi tan trong nhau, hòa trong nhau hoặc chỉ là sự biến 
dạng, thay đổi do quan điểm, chỗ nhìn. 


- Tây phương chủ biệt, Đông phương chủ toàn (theo có GS Cao Xuân Huy) - nên 
Tây phương có nhiêu bộ môn khoa học chuyên ngành, Đông phương thì các bậc hiên 
triết, đạo sư, chân sư... chỉ dạy một cải tâm, một cái đạo là đủ bao hàm... 


Thật ra, phương thức đối sánh này chỉ đúng ở chừng mực tương đối - nói như cố GS. 
Cao Xuân Huy “Hai phương thức tư tưởng trên đây, tuy đi ngược hướng với nhau, 
nhưng chúng vấn quyện vào nhau trong môi người, môi nhà tư tưởng, môi dân lộc, mỗi 
nên văn hóa, môi thời đại... "[5jJ Điều này khá hiên nhiên. Tuy nhiên, chính vì những cái 
khác biệt khái quát trên mà phương Tây - vứ bỏ mỉnh triết, tôn vinh triết học; và cũng 
nhờ tôn vinh triết học, lẫy £# đuy ‡ý tính làm vũ khí nên các chuyên ngành khoa học của 
họ phát triển, văn minh vật chất cực thịnh; hậu quả là nó đang phủ trùm, che mờ luôn nền 
minh triết phương Đông. Hai phương thức đối sánh trên, như vậy là vẫn còn giá trị hiện 
thực. 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 3/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 


Các thức giả phương Tây, sau hai ngàn năm thừa hưởng ân súng của tư duy lý tính, 
của triết học - đã nhận ra những bế tắc của mình: Hoàng hôn của những giá trị đang 
chập choạng bước đi trong bóng tối nhân văn nên đang muốn trở về phương Đông để tìm 
sự hài hòa Tâm, Vật. Các xứ sở phương Đông, choáng ngợp trước nên văn minh vật chất 
- với những tiện nghi hào nhoáng của nó - đã như một thứ bùa ngãi làm lú lần tâm trí các 
xứ sở đói nghẻo, lạc hậu. Tuy nhiên, khi chiếc đũa thần khoa học đã cho họ những món 
ăn quá liều lượng của nhu cầu cơ thể, những bệnh trạng nguy hiểm đang được báo động 
đây đó ở Nhật Bản, ở Trung Hoa, ở Đại Hàn... Thế là người ta lại cổ súy rằm rộ, nghiêm 
túc và cấp bách về những biện pháp bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Việt Nam hiện nay 
cũng như thế, muốn tìm ra minh triết Việt để làm nền tảng vững chắc, lành mạnh trước 
sự xâm lẫn ð ạt của những ung độc do nền văn minh trục vật đem lại. Hội nhập văn hóa - 
cụm từ chưa được chuẩn xác cho lắm - đang ở đầu trang, ưu tiên trong các cuộc hội nghị 
vuông tròn, truyền hình, báo chí... có thật sự tìm ra công thức khả dĩ vừa bảo vệ bản sắc 
văn hóa của mình vừa bảo vệ tính đa dạng văn hóa trong sắc màu hội nhập của thế giới 
hay không? AI cũng biết rằng, cái gọi là bản sắc văn hóa ấy, chúng ta có thê cảm nhận 
băng tâm, bằng trí, bằng hôn... chứ không thê phân chia, nhìn ngắm, khu biệt rạch ròi qua 
lăng kính thức, tri. Và khi mà như vậy, thì thực thể bản sắc nó thuộc về thế giới minh triết 
chứ không phải năm trên mặt phẳng tĩnh chỉ cho triết lý, tư duy lý tính quan trắc! Nói 
như vậy để biết rằng, nền văn hóa nào cũng có minh triết của mình nhưng rất khó nhìn 
nhận ra. Tây phương được đại biểu bởi đầu nguồn truyền thống tư tưởng Hy Lạp. Đông 
phương được đại biểu bởi truyền thống tư tưởng Nho, Phật, Lão cộng với bối cảnh toàn 
diện tạo nên dòng sông, đời sông, bản sắc riêng của từng tộc người. Việt Nam chúng ta 
cũng nằm trong bối cảnh chung đó; nhưng đường như chưa có một công trình nghiên cứu 
nảo, giải mã từ trong sâu thắm của văn hóa dân tộc, Phật giáo đã đóng góp cho mình 
triết Việt như thế nào, những tư tưởng cốt lỗi như thế nào? 


Trong công trình đồ sộ, vĩ đại, sâu sắc và tâm huyết của triết gia Francois Jullien - 
trước mắt tôi là bộ sách MTPĐ & THPT - cái tạo nên minh triết phương Đông là tư 
tưởng của Không Mạnh và Lão Trang, chứ không thấy đề cập đến Phật, chúng tôi 
không hiểu tại sao? Về hình nhi thượng và hình nhi hạ, xuất thế và nhập thế, chân đế và 
tục đề, bất biến và tùy duyên, minh triết ( duy trực giác) và triết. học (6 duy lý tính)... 
đạo Phật đều có đề cập. Và những tư tưởng sâu nhiệm và thâm viễn - như bình đạm, vô 
vị, vô ví, vô ý, vô cố, vô tắt, vô ngã... của Nho Lão, thường là không ở trên, ở cao, tế vi, 
huyền diệu, u mật hơn Phật giáo được! Lại còn có những tư tưởng của Nho, Lão - dầu 
được xem là minh triết nhưng chỉ vẫn còn nằm trên bình diện của tư duy lý tính. Minh 
triết của Phật, không sử dụng công cụ lý tính mà băng sự thấy biết của tuệ giác - tức là sự 
chứng nghiệm, an trú trên thực tại: Thây rõ sự thật, chứng nghiệm sự thật rồi nói Tả SỰ 
thật ây chứ không phải tư duy băng chiều sâu nào đó của tế bảo não! Hãy xem một số tư 
tưởng nền tảng của minh triết phương Đông đã được vị triết gia khả kính này đem ra làm 
chứng liệu để đối sánh: 


VỀ tứ tuyệt tứ: 


- Vô ÿ, vô tất, vô cố, vô ngã của Không - chương Tử Hãn, tiết 4 của Luận Ngữ - 
nguyên văn: “71 fuyệt fứ: võ ý, võ tát, võ có, vô ngã. ” 


Người ta thường dịch khá chính xác, vồ ý là không có ý riêng, không tiên kiến! 
(Đoàn Trung Còn đi hơi xa, đã rơi xuống bình diện đạo đức: Không có lòng tư dục!) Vô 
fáí: Không đoan chặc nhât định một việc gì, một kêt quả nào, không nhật thiệt nó xảy ra 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 4/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 
theo ý mình; nghĩa là không có cái tất định. (Đoàn Trung Còn cũng đi theo suy luận: Tùy 
cảnh mà sửa đổi). Vô cố là không cô chấp (Chu Hy có lẽ thêm ÿ riêng: Sẵn sàng nhận ra 
chỗ sai của mình mà sửa đổi. Đoàn Trung Còn cũng tương tợ thế: Có lượng dung thứ). 
Vô ngã: Không coi mình là nhất, biết nghĩ tới người khác (Chu Hy - Nguyễn Đức Lân 
dịch và chú giải); chẳng có lòng ích kỷ, vì mình mà bỏ người ( Đoàn Trung Còn). 


Thật lạ lùng là một thức giả Tây phương, nghiên cứu Đông phương như triết gia 
Francois Jullien, lại hiểu Không hơn cả Chu Hy - và vô số các nhà Đông phương học 
khác - khi ông giải mã tư tưởng ây trên bình diện minh triết; còn các nhà khác lại giải mã 
trên bình diện triết học, đạo đức học hay tâm lý học dung thường! Và ông ta đã giải mã 
Tứ tuyệt tứ trên bình diện minh triết như thế nào? Tôi chỉ tóm tắt cái cốt lõi, cái tỉnh tủy: 


- Vô ý: Không có ý riêng, không dành ưu tiên cho ý nảo hết, không có quan điểm 
riêng, không đưa ra một tư tưởng nào hêt, không câm tù bât cứ tư tưởng nảo... 


- Vô tất: Chằng có cái tất yếu, cái quy tắc, cái quy định nào; do vậy, không chủ 
trương một nguyên tắc nào hết... 


- Vô cố: Không cô chấp, không có tuân thủ vào một lập trường, không có chấp trì 
khư khư, cô định... nên dê dàng cùng hòa nhịp với dòng vận động của sự vật, không dừng 
lại, tĩnh chỉ mà dịch biên (sinh sinh chỉ vị dịch - ghi thêm của người viêt). 

- Vô ngã: Không chỉ là “không quy ngã ” hay “không có cái tôi” mà thật đúng là “vô 
ngã ”- chăng có gì có thê cá thê hóa nhân cách; cái tôi là quá chật chội. /6/ 


Còn đạo Phật? Đạo Phật rất phong phú, cao diệu về thế giới vônày: vô niệm, vô tâm, 
vô trước, vô ý, vô chấp, vô thủ, vô ái, vô dục, vô tham, vô sân, vô si, vô kiến, vô cầu, vô 
dư, vô lậu... Riêng vô ngã của Phật thì còn minh triết hơn vô ngã của Không. Vô ngã 
của Không là từ bình diện triết học, đạo đức, tâm lý mà bước lên minh triết - nên vẫn còn 
nằm ở phạm trủ tư duy lý tính. Vô ngã của Phật được thấy rõ bằng tuệ tri, giác tri, minh 
tri - là thế giới mà cảm giác và lý trí thường nghiệm không bao giời với tới được. Lại 
nữa, vô ngã của Phật là chứng nghiệm tự thân, là thấy rõ sự thật của toàn bộ thế gian, 
thế giới, hữu vi hay vô vi! Trong đêm thành đạo, từ thiền định thâm sâu, đức Phật bước 
qua tuệ quán, ngài thấy rõ sự thật duyên khởi tính của tất cả các pháp, bên trong, bên 
ngoài, thô tế, tâm vật. Các pháp vốn duyên sinh nên không, nên vô ngã tính - nghĩa là 
không có thực thể, không có linh hồn, không có tự ngã, không có một bản chất cô định. 
Như vậy, vô ngã không phải là quan điểm triết học, không phải là nhận thức hoặc suy 
luận của lý trí. Vô ngã tính là tên gọi khác của không tính (suñnat8), là tư tưởng lớn, 
thâm viễn, độc sáng của đức Phật mà các học giả phương Tây rất khó nắm bắt - đa phần 
họ nhằm tưởng là hư vô, là hư không! 


Vẻ vô vỉ nhỉ vô bất vi - ở chương 49 trong Lão Tử Đạo Đức Kinh - Không làm mà 
không gì là không làm. 


Triết gia Francois Jullien đã giải thích trên bình diện minh luận tự nhiên rất hay, rất 


logic, rất thuyết phục trong chương VỊ (Hoàng Ngọc Hiến dịch, Sđd) đáng cho những 
người phương Đông suy gẫm. Ta có thể tóm tắt một số ý tưởng chính: 


- Vô vi nhỉ vô bát vi: Không làm gì thê nào đề không có gì mà không được làm! Hư 
từ nhinôi hai vê, không bài trừ trái ngược, còn nói lên sự chuyên hóa của cái này sang cái 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 5/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 


kia. 
- Bớt đi sự can dự của mình. 
- Hành động (hữu vì) là giả tạo. 
- Thiên hạ không phải là đối tượng cho hành động 
- Khước từ chế độ điều khiển hành động (do lỷ trí và tình cảm chủ quan). 
- Vĩ vô vỉ là một hành động không mưu toan, thủ đoạn. 


- Trợ giúp cải tự nhiên, hòa lân với dòng vận hành của sự tự phái. (Lão chủ trọng cải 
tự nhiên - tự nhiên là đạo - không lây cái tư dục đê hành động (thêm ÿ của người viêtÊ). 


- Vô vi này gân gũi với cái vô vị (khi đạo đi vào miệng ta, nó nhạt và vô vỊ). 


Những tư tưởng ở trên rất gần với Phật. Tôi nói rất gần, vì vô vỉ của Phật - mượn 
của Lão - nội hàm tất cả tư tưởng ấy, nhưng còn hơn thế nữa. Wô vỉ (P: Asankhafa; S: 
Asamskrta), có nghĩa là không làm, không tạo tác, không được sinh ra bởi nhân duyên và 
điều kiện, không còn sự diễn tiễn chất chồng của ngũ uân; không còn một chấp thủ, một 
dính mắc nào nữa về tâm hay về trí; không còn bị chi phối bởi vô minh và ái dục. Như 
vậy, vô vi chỉ cho giải thoát, Niết-bàn - còn tất cả pháp đều là hữu vi. Đấy là vô vi với 
nghĩa nguyên thủy, còn lưu giữ trong kinh tạng Thượng tọa bộ (7Theravada). Riêng các 
bộ phái phát triển, như Đại chúng bộ (M⁄ahãsanghika) thì có 9 loại vô vị. Nhất thiết hữu 
bộ (Sarvastivada) thì có 3 loại vô vIị... (Nó rất phức tạp, là những thuật ngữ Phật học 
chuyên môn, tôi ngại đem ra đối sánh ở đây). Đạo Phật khi sang đất Trung Hoa, phải tạm 
mượn khái niệm vô vi của Lão để nói đến cái không làm, không hành động (vô vi của 
Phật), không tạo tác bởi sự thúc động của vô minh và ái dục; nhưng về sau, nhi vô bất vi 
- thì nói đến các vị thánh nhân A-la-hán nếu có làm được việc gì đó lúc đi thuyết pháp độ 
sinh - thì gọi là đwy £ác, không còn tạo nghiệp nữa. Ở đây, Duy Thức mượn để lập nên 
thuyết: Hữu vi, vô vi là hai mặt của một thực thê; khi thấy rõ thực tính của hữu vi thì lúc 
ây vô vi hiện ra! Thiền Tông cũng nói “ ⁄ô mình thật tánh (thấy rõ hữu vì) tức Phật tánh 
(vô vi)”. Ngữ nghĩa này thật ra cũng đã có sẵn trong Vi diệu pháp (4bhidhamma) và 
thiền minh sát ( Wipassana) nguyên thủy: Khi tuệ quán thấy rõ thân tâm này (pafifiaffi - 
khái niệm, tên gọi khác của hữu vi) chỉ là sắc danh (paramafrha - đệ nhất nghĩa đề, tên 
gọi khác của vô vj), vị ấy bước vào lộ trình tâm thánh đạo! 


Như vậy, vô vỉ của Phật không những là những thái độ khôn ngoan, minh triết trong 
đời sống mà còn chỉ trạng thái đâm giải thoát (phiên não chướng), tuệ giải thoát (sở tri 
chướng) nữa! 

Phân tích vô vi của Phật như vậy đề thấy rõ vô vi của Lão còn ở trên bình diện tư duy 
lý tính. Còn vô vi nhi vô bất vi của Lão mà triết gia Francois Jullien diễn ý là: Không làm 
gì thế nào để không có gì mà không làm được - Không làm gì thế nào - thì rõ ràng là 
còn đặt điều kiện, còn rơi vào phạm trù hữu vi - cái mà Lão đã bước qua rất xal 


Bình đạm vô vị (pingdan wuwei), tư tưởng của Không, Lão. 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 6/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 
Đây là chương bàn về tư tưởng và mỹ học Trung hoa. Và có lẽ đây là chương thú vị 
nhât của MTPĐ &THPT /7J ; /ú vị vì muốn cảm nhận được nó thì phải ở cao, ở xa, ở 
ngoài cảm giác và lÿ tính. 


Ngay ở đầu trang, ta đọc được hai câu: 
- Đạo mà nói ra 

Thì nhạt và vô vị (Lão) 

- Đạo của kẻ quán tử thì nhạt 

Nhưng không nhàm chản (Trung dung) 


Câu đâu lẫy ý từ chương 35 LTĐĐK: “Nhạc dữ nhị, quá khách chỉ. Đạo chỉ xuất 
khẩu, đạm hỗ kỳ vô vị, thị chỉ bất túc kiến, thính chỉ bất túc văn, dụng chỉ bất túc ký”. 
Nguyễn Hiến Lê /8J địch: “Âm nhạc với mỹ vị làm cho khách qua đường ngừng lại; còn 
đạo mà nói ra thì nó nhạt nhẽo, vô vị, nhìn kỹ nó không thấy, lắng nghe cũng không 
nghe, dùng nó thì không bao giờ hết. ” Phía dưới, ông còn giải thích: Đạo không hấp dẫn 
người ta như âm nhạc, mỹ vị; thể của nó nhạt nhẽo, vô thanh, vô hình, nhưng dụng của 
nó vô cùng! Ta có thể nghiên cứu thêm chương 63 LTĐ ĐK: “Vĩ vô vi, sự vô sự, vị vô vị ”, 
nghĩa: Làm - không làm; việc - không việc, không có chuyện gì; vị - không vị. Nguyễn 
Hiển Lê giải thích: Đạo thì vô vi, vô sự mà nhạt nhẽo, võ vị (nếm cái nhạt nhẽo võ vị - 
đạm hồ kỳ vô vị) tức là xứ sự theo đạo. [9J 


Câu hai, lây ý từ Trung Dung của Không: “Quân tử chỉ đạo đạm nhỉ bất yếm, giản 
nhỉ văn, ôn nhỉ lý”, nghĩa: 


“Đạo của người quân tử đạm bạc mà không di chán, giản đị mà có vẻ đẹp, ôn hòa 
mà có trật tự. ” [10] 


Từ tiêu chí ấy, nội hàm tiêu sơ và giản phác ấy, tác giả giải mã ân ngữ u huyền của 
nó, sau đó đi qua thơ ca, hội họa, âm nhạc... tín hiệu, cảnh quan, tính cách và cả quan hệ 
xã hội nữa. Nó đạm bạc, tế vi, u mật, huyền diệu, rỗng lặng, sâu nhiệm, cao vợi, thâm 
viễn...của minh triết phương Đông. Ta có thê nêu ra một số tư tưởng chính: 

- Mô-típ của cải nhạt cứ thế mà gây dựng nên truyền thống mỹ học Trung hoa. Nghệ 
thuật ở đáy dựa vào trực giác, biến cái vô vị cơ bản thành cái nhạy cảm. Làm biểu lộ 


đăng sau cái nhạt qua âm nhạc, thơ ca, hội họa... 


- Cái áy (nội hàm cải nhạt) nó không có màu sắc, nó phăng lặng, nó mở mờ, nó thâm 
lặng, nó thân thiết, nó xa cách... 


- Nhạc hay và miếng ngon 

Làm khách qua đường dừng bước 
Khi đạo đi vào miệng ta 

Nó nhạt và vô vị 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 7/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 


Ta không thấy nó 

1a không nghe nó 

Nhưng nó là bất tận! 

(Tác giả và dịch giả dịch chương 35 LTĐĐK) 


- Cái vị ràng buộc chúng ta, cái nhạt làm ta dửng dưng. Cái vị làm khổ ta, ám lấy ta, 
biến ta thành nô lệ. Cái nhạt giải thoát ta ra khỏi áp lực bên ngoài, khỏi mọi kích thích 
của cảm giác, khỏi mọi căng thắng giả tạo nhất thời. Cái nhạt giải phóng ta khỏi những 
sỉ mê khoảnh khắc, dẹp yên trong lòng ta những xáo động làm kiệt sức. Cái nội tâm có 
khả năng nắm bắt cái nhạt trên đời là cái sẽ mang lại sự thanh bình và tỉnh táo và nó 
càng tiễn triển tự do trong cuộc đời... (Nghe như giảng đạo để chúng ta tu tập về cải 
nhạt!) 


- Cải nhạt - dứng dưng cũng giông như cải rông, cải lặng, cái thở ơ, cải vô cảm, cái 
phi hành động! 


- Cải nhạt dùng để đặc trưng một cách toàn diện, tích cực, hướng tới cải tự nhiên (1ự 
nhiên là đạo, đạo băt chước tự nhiên - Lão). 


- Chuyện trò của người quân tử thì nhạt nhự nước lã, chuyện trò của kẻ tiêu nhán thì 
nông nàn như rượu mới cát... 


- Chỉ có cái phẳng lặng và cái nhạt (bình đạm vô vị) mới làm cho các khả năng đối 
nghịch không loại trừ lần nhau. Nó bảo đảm cho tính ấa trị toàn năng của tính cách, làm 
cho con người có khả năng giao tiếp cùng lúc với mọi khía cạnh của tình huống, cũng 
như nắm bắt dễ dàng sự tiễn hóa của nó (do không thiên về một xu hướng phẩm chất đặc 
thù nào). 


- Cái phẳng lặng, cái nhạt là nên của tính cách - nó cân bằng bên trong, cân bằng 
bên ngoài tạo nên cái hiểu và thấy sáng suốt ( Đọc thêm chương 12 LTĐĐK, ta hiểu 
thêm điễu ấy: Ngũ sắc linh nhân mục manh; ngũ âm linh nhân nhĩ lung, ngũ vị linh nhân 
khẩu sảng... Ngũ sắc làm cho người ta mờ mắt, ngũ âm làm cho người ta ù tai, ngũ vị 
làm cho người ta tê lưỡi...) 


- Tâm lý của người bình thường - được khảo sát qua tín hiệu học - có thể biểu lộ 
phẩm chất, tính cách bên trong ra bên ngoài qua cử chỉ, thải độ, cung cách, sắc mặt, 
giọng nói, cách nhìn; nhưng khi nhân cách, phẩm chất đã bình đạm, vô vị thì chúng đã 
được gạn lọc, làm sạch và trở nên trong suốt... 


- Cái đi (cái sót lại) của âm trong dĩ âm, cải đì của vị trong đÌ vị - là mô-tÍD của mỹ 
học trong lãnh vực âm nhạc và thi ca - vì nó mở ra một khung trời thưởng ngoạn không 
bao giờ cạn và không bao giờ bị tiêu hao! 


- Còn nhiêu nữa. Bình đạm và vô vị còn đưa đến sự chân thực, phong phú, tẾ nhị, 
sức mạnh... Rôi còn vị bên kia vị, cảnh quan phía bên kia cảnh quan - có thể là mỹ học 
cho thơ ca, thư pháp, hội họa ...(Tóm tắt khải quát chương “bàn về cải nhạt”- cùng tác 
giả, Sđad). 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 8/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 
Bình đạm, vô vị ở trên - của Không Lão - lạ lùng làm sao là chúng rất gần với tâm 
giải thoát và tệ giải thoát của một hành giả tu Phát. Tôi cũng nói rất gần, vì tư tưởng 
của Không Lão dẫu u mật, tế vi, cao viễn.. . nhưng vẫn còn tại thế của tư duy Ìý tính. (Da 
phân là tư tưởng của Lão Trang - còn Khổng rất ít, mà ông cũng không chú trọng lắm 
cái bình đạm Võ vị ấy! Ý của người viết). Côn tám tuệ giải thoát của Phật vừa tại thế vừa 
xuất thể của trực giác tâm linh. Chúng ta hãy khảo sát một vài. 


Bình được chuyển ngữ là phẳng lặng, thầm lặng - tuy rất hay, rất sâu sắc nhưng tôi 
ngại rằng không lột tả chính xác chữ bình. Bình là quân bình, không nghiêng chao, 
không xiên lệch, không thiên vị, không ngả theo một xu hướng nảo.. . Nếu bình với nghĩa 
này rất gần với định và xả của đạo Phật. 


- Định (samadhi): Với nghĩa thông thường, là tâm không loạn, luôn luôn trầm tĩnh, 
bình tĩnh, ôn định, trạm nhiên, không lay động, không xao động trước mọi tình huống, 
cảnh trạng của cuộc đời. Đấy là định trong đời sống thường nhật, định thế gian, có ba cấp 
độ: S4f-na định (định một chớp mắt), phiến thời định (định một khoảng thời gian), cận 
hành định (chuẩn bị đi vào định thâm sâu). Có một định khác nữa là định trong các tầng 
thiền định /hãna), được gọi là an chỉ định (appan3), tùy mức độ sâu cạn của nó mà hành 
giả CÓ thê trú tâm, ngưng dứt mọi xao động của phiền não, thức tri... từ 2,3 giờ đồng hồ 
đến 5,7 ngày! Có một định thứ ba nữa là định trong tuệ (paññä), vẫn làm mọi việc, vẫn đi 
đứng ngồi năm, giao tiếp, ứng xử - nhưng lúc nào cũng chánh niệm, tỉnh giác, sáng suốt, 
thanh bình. 


- Xả (upekkha): Là trạng thái tâm buông xả như lá sen không giữ giọt mưa. Nội hàm 
của nó rất phong phú: Không cố chấp, không dính mắc, không nghiêng lệch, không thiên 
vị, không bảo thủ, không xu hướng, không trệ vào một vị trí, đặc điểm, tính chất; không 
ôm giữ, không năm bắt... Đi sâu vào các trạng thái tâm lý thì thương ghét, buôn vui, khô 
lạc, được mắt, hơn thua, phải trái, trăng đen, thịnh suy, sang hèn... không chỉ phối được 
tâm xả ấy. Lên đến cấp độ của tuệ xả thì vị ấy không rơi vào một kiến tri nào, ở ngoài, ở 
trên thiện ác; không chấp thủ, bảo lưu một ý, một tưởng, một thức tri nào; và ngay chính 
tri kiến về giải thoát, vị ấy cũng không lấy nó làm bản ngã, làm sở đắc. 


Như vậy là mới khảo sát một chữ ð»J - thì đã thấy minh triết của Phật rất cao diệu 
nhưng tu tập được, an trú được. 


- Đgm::Nguyên ngữ của Lão thì đạm này có nghĩa là lạt, nhạt, lợt, dọt... (ch mùi vị, 
màu sắc); có đôi nơi dịch là nhạt nhẽo, đạm bạc. Một số từ và tự điển đi theo trường 
nghĩa của nó, ta bắt gặp - Đạm bạc: Lạt lẽo; ít ỏi, không có gì; thưa, lỏng, sơ sài. Đạm 
mạc: Lạt lẽo và yên lặng - điềm tĩnh, điềm nhiên. ĐÐạm đạm: Nông cạn, sơ sài... Thật ra, 
phải sông, phải hít thở, phải bơi lội trong linh hồn của ngôn ngữ bản sắc mới thấy, biết, 
hiểu được nghĩa chính xác của chữ đạm này. Nói vậy cũng chưa được đúng, phải cân sự 
cảm nhận băng tâm và bằng trực giác nữa! Theo tôi, tùy theo vị trí, hoàn cảnh (không 
thời gian) cùng ngữ cảnh của nó mới biết chữ đạm ấy nghĩa gì. Nó là màu sắc, âm thanh, 
hương, vị hoặc xúc chạm... Lại còn cảnh quan, tâm thái và cả qua lăng kính cảm nhận 
nữa. Nhiêu khê thật đấy! Cái đạm ấy chắc chăn không rõ ràng rơi, trệ, dính vào một màu 
nào, một thanh nào, hương nảo, vị nào, xúc chạm nào, cảnh quan nảo, tâm thái nào, cảm 
nhận nào! Phải là lạt, dợt, ít, lỏng, mỏng, sơ sài, thưa... Rồi cũng từ cái đạm ấy, hắn là 
bên sau nó, bên ngoài nó, bên xa nó... những khoảng không, rông, lặng hiện ra; nó hiện 
Ta Cái u, cái tế, Cái VI, cái mật, cái huyền, cái viên, cái thâm, cái vô cùng, cái vô tận... mà 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 9/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 

cảm giác và lý tính phải dừng chân bên này vực thăm! Và đây mới chính là miền đất mà 
Lão (dẫu dùng tư duy trực giác) bắt gặp Phật (ngài thực chứng). Lão thì yên lặng, không 
nói ra được, ông la bắt khả, bắt khả; còn đức Phật, sau khi thực chứng nó, đã tuyên giảng 
suốt 45 năm, mà kinh phát triển bảo rằng, ngài không hề nói một chữ! (Chỉ cần để ÿ lộ 
trình giới, định và tuệ. Giới nhằm để ngăn ngừa thân khẩu, đừng để cho mắt tai mũi lưỡi 
thân đắm vào sắc thanh hương vị xúc. Nhờ vậy, tâm được yên lặng, tu tập các định để 
giải thoát tâm (phiên não chướng) sau đó bước qua tu tập tuệ quán để giải thoát trí (sở 
tri chướng). Một bậc giác ngộ, giải thoát, sống với cuộc đời, tùy duyên độ sinh, cả thân, 

tâm, trí họ không bị dính, bị đăm vào đâu cả - và cuộc đời của các bậc thánh này, quả 
đúng là nhạt, phẳng lặng, sơ sài, đạm bạc, đạm nhiên, đạm đạm... rất chỉ là Lão Tử vậy.) 


- Còn vô vị? Thật ra, vô vị là hệ luận của đạm, đạm hồ kỳ vô vị, ở trong câu: “Đạo 
chỉ xuất khẩu, đạm hô kỳ vô vị” (Đã bàn ở trên) Theo Phật giáo, vô vị ấy còn có nội hàm 
mênh mông hơn Lão nhiều. Bậc giác ngộ, giải thoát, khi đạt đạo, đạt quả, sát-na tâm ây 
họ đã ở bờ kia, chân đế, chân thật nghĩa, đệ nhất nghĩa (oaramattha-saccaq) - đây là cõi 
miễn, là vùng đất mà danh ngôn, lý niệm của thế gian không với tới đươc, bất khả, bất 
khả! Lão Tử mơ hồ thấy, mơ hồ biết nên ông nói Đạo khả đạo phi thường đạo ! Không 
nói đươc - nếu nói ra thì nó nhạt nhẽo, vô vị làm sao? Các học giả Đông Tây không đi 
theo trường liên tưởng, trường ngữ nghĩa â ấy - nên không năm bắt được cới vị ấy là vị gì! 
Họ chỉ dừng lại nơi màu sắc, âm thanh, hương vị...đến cảnh quan hoặc tâm thái, cảm 
nhận là cao tột nhất! Phải theo sát câu văn, phải rà soát vào lòng ngữ nghĩa, ta sẽ thấy: 
Đạo mà ra khỏi cửa miệng (xuất khâu) thì nó nhạt nhẽo và vô vị! (Chứ không phải đi vào 
cửa miệng!).Ta có thể diễn đạt cách khác: Đạo(chân đế, xuất thế, là chỗ không lý niệm 
được, tư duy được) thì làm sao có thể dùng danh ngôn, khái niệm mà nói được; nếu có 
xuất khẩu, có nói ra, thì nó nhạt nhẽo, vô vị làm sao! Vậy, có đúng chăng, vị này chính là 
vị đạo, mùi vị của đạo! Nếu nói ra bằng ngôn ngữ, danh ngôn, khái niệm thì đánh mất 
cái mùi vị chân thực của đạo mất rồi! Trời đất! Viết đến ngang đây, tôi rùng mình, lạnh 
gáy - sao giống đức Phật, lúc chứng đạo tại Bồ-đề đạo tràng (8odhigayä), ngài do dự 
không chịu chuyên pháp! Vì khó nói quá. Tuy nhiên, sau đó, ngài đã nói, nói băng 
phương tiện trí, nói bằng danh ngôn và khái niệm... để gợi ý cho chúng sanh cái nguyên 
lý để thể nhập cái đạo bất tử. Để từ danh ngôn, khái niệm (zññzữi), sự thật thế tình 
(sammufi-sacca), chúng sanh sẽ thấy được thế giới đạo bất khả kia (0aramaftha-sacca). 


Đến ngang đây, tôi thấy tỷ giảo, so sánh, đối chiếu như vậy là vừa đủ; vừa đủ để thấy 
rằng, minh triết phương Đông, cái nguồn lực của nó không chỉ có Không Mạnh và Trang 
Lão! Tôi đã có thể mạnh dạn để nói răng, mình triết Phật còn thâm viên, cao diệu hơn 
Nho Lão nhiều; và nó đã đóng góp âm thầm, vô danh tạo cho phương Đông một bản lãnh 
vượt trội, một sức mạnh kỳ vĩ... nhưng bàng bạc, mù mờ, xuyên tàng... không dễ gì ai 
cũng thấy được, hiểu được. Triết học, tư tưởng Phật dẫu cao viễn - nhưng không phải để 
suy luận, triết luận, bồi dưỡng kiến thức, trí thức; mà phải là để tu tập, thực hành; biến 
cái hiểu biết của thức tri và cái luận suy của lý tính thành đời sống, thành đạo sống, thành 
cử chỉ, ngôn ngữ, đi đứng nằm ngồi, lặn sâu trong máu huyết và trong hơi thở!.. Đấy mới 
chính là minh triết Phật. 


Trở về với thực trạng Phật giáo hiện na). 

Các giá trị minh triết của Phật học vừa lược dẫn đã tạo nên nội lực cũng như bản sắc 
minh triệt phương Đông; nó cộng cư, hôn dung với Không Lão, với minh triệt Việt một 
cách âm thâm, vô danh, khó nhìn ra chân tướng. 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 10/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 

Nếu xã hội, văn hóa bản sắc của dân tộc bị biến động, xáo trộn thì Phật giáo cũng y 
như thế. Những cơn lốc bão cuồng của vật chất đang thôi xoáy vào các giá trị tinh thần 
thiêng liêng! Bản chất trong lành, thanh tịnh, dị giản của đạo Phật - nơi này và nơi kia đã 
và đang bị đe dọa, xâm hại. Đâu đó trên báo chí, trong vài cuộc hội nghị, diễn đàn - 
người ta sợ Phật giáo bị tụt hậu, lạc hậu... nên đã cô súy, vận động, rằng là Phật giáo cần 
phải hiện đại hóa, cần phải trang bị kiến thức khoa học, cần phải kiến lập nhiều trường 
đại học, cần phải mở thêm những phân khoa chuyên ngành, cần phải phổ cập giáo pháp 
căn bản trên các mạng thông tin đại chúng, cân phải cải cách triết lý giáo dục thế nào để 
bắt kịp với trào lưu tiên tiến... cần phải lập các trang Web điện tử... cần phải đi vào điện 
ảnh... cần phải đi vào cuộc đời băng đủ mọi loại công nghệ! Cần phải, cần phải và cần 
phải...vân vân và vân vân... Những thao thức, trăn trở, nhiệt tình như thế thật đáng trân 
trọng! Tuy nhiên, xin các bậc thức giả, trí giả giáo dục Phật học hãy thận trọng, hãy dè 
chừng. Phải phân định cho rạch ròi cái gì thuộc hiện tượng, cái gì thuộc bản chất; cái gì 
là tỉnh lõi, cốt yếu, cái gì là vỏ ngoài, là ngành ngọn! Cái vỏ ngoài, cái ngành ngọn, cái 
hiện tượng... quả thật là thay đổi được vì nó là cái tùy duyên (triết lý); nhưng cái cốt lõi, 
tinh yêu, cái bản chất thì không thể thay đôi, hiện đại hóa được - vì nó là cái bất biến 
(minh triết), ở ngoài quy định, phạm trù, vượt thời gian và không gian. 


Khoa học càng phát triển thì dường như càng chứng thực lời dạy của đức Phật cách 
đây gần ba ngàn năm là đúng đắn. Nói cách khác, cái thấy biết của ngài đã đi trước các 
nhà học giả, các tư tưởng gia, triết gia và các nhà khoa học hiện đại. Kê từ thời cổ đại Hy 
Lạp, các triết gia lớn họ đã nói những gì? Rải rác đâu đó, người ta đã trích dẫn những câu 
đã trở thành phô biến: “Không ai có thể tắm hai lần trên dòng sông” (Héraclite). Hoặc 
là: “Tôi tin vào thuyết chuyển sinh linh hôn "(Pythagore). Vào thế kỷ 17, thì, “Chúng ta 
phải biết quan sát mọi hiện tượng với sự hoài nghỉ hợp lý” (Descartes). Hay: “Mọi hình 
thức tôn tại đếu tạm bợ, nhất thời ”(Spinoza). “Cái được gọi là nguyên tử chỉ là một giả 
định của siêu hình học "(Berkeley). Gần hơn: “Phần tâm linh của con người là những 
trạng thái tỉnh thân luôn luôn biến chuyển ” (Hume). “Toàn thể hiện tượng là sự đang trở 
thành ” (Hegel). “Thế gian như ý chỉ và tư tưởng - cùng những đau khổ và những nguyên 
nhân của nó” (Schopenhauer). “Tôi chủ trương thuyết vô thường và những giá trị của 
trực giác” (Henri Bergson). “Luông tâm như một dòng nước và tôi phủ nhận một linh 
hôn trường cửu ” (William James)... 


Tất cả những thấy biết của các triết gia, các nhà tư tưởng ấy, tuy là vĩ đại đấy, nhưng 
đối với đức Phật, ngài không những đã thức tri, mà còn tuệ tri, giác tri và minh tri chúng 
nữa! Có nhà Phật học nghiêm túc hơn, thì nói: “Phát giáo không phải là một tôn giáo - vì 
nó không có thượng để, không có hệ thống tín ngưỡng tôn sùng, lễ bái thân linh siêu 
nhiên ” (Rhys Davids). Nhà nghiên cứu Phật học thâm uyên này đã dành trọn đời mình 
(cả hai vợ chồng) đề lập ra Hội Nghiên Cứu Päli và phiên dịch kinh điển Phật giáo, lại 
còn xác tín cho mình: “Dầu là Phật tử hay không Phật tử, tôi nghiên cứu từng hệ thống 
tôn giáo lớn trên thể giới; và trong tất cả, tôi không tìm thấy trong tôn giáo nào có cải gì 
cao đẹp và toàn vẹn hơn Bát chánh đạo của đức Phát. Bây giờ, tôi chỉ có mỗi một việc 
làm duy nhất là thu xếp đời sống mình cho phù hợp với con đường ấy! ” HHỊ Và, gân đây 
nhất, một thiên tài khoa học vĩ đại nhất, Albert Einstein, người Mỹ, sóc Do Thái, sinh tại 
Đức, được giải thưởng Nobel vật lý năm 192], đã trần trọng nói về Phật giáo, được trích 
dân khá nhiều nơi, tôi xin được ghi lại hấu như nguyên văn: “Tôn giáo của tương lai sẽ 
là một tôn giáo toàn cầu. Nó phải ly thoát khỏi một thượng-đế-cá-thể và một nên thân 
học. Tôn giáo này phải bao gôm cả nhiên giới và tâm giới; và phải dựa vào một ý thức 
tín ngưỡng phát xuất từ kinh nghiệm của cả vật chất lẫn tỉnh thân - ở trong một thể hợp 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 11/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 

nhất có ý nghĩa. Phật giáo chính là tôn giáo có khả năng trả lời được mấy yêu sách dẫn 
lược. Nếu có một tôn giáo nào ứng phó được với các nhu cẩu của khoa học hiện đại, thì 
đó chính là Phật giáo. Phật giáo không cân phải tu chỉnh, cải sửa những quan điểm của 
mình mà theo khoa học - vì Phát giáo không chỉ bao hàm khoa học mà nó còn Vượt xa, 
vượt quả khoa học nữa! (Phỏng dịch từ đoạn văn: The religion oƒ the ƒuture will be a 
cosmic religion. l† should transcend a personal god and avoid dogmas and theology. 
Covering both the natural and the spirituadl, it should be based on a religious sens arising 
ƒrom the experience oƒ all things, natural and spiritual and a meaningful unity Buddhism 
answer this description... l† there is any religion that would cope with modern scienfific 
need, i† would be Buddhism. Buddhism requires no revision fo surrender ifs views fo 
science, because if embraces science as well as goes beyond science). 


Sở dĩ chúng tôi trích dẫn dài dòng như vậy - là chỉ muốn nói đến mấy điều. Về 
phương diên tư tưởng, chưa có triết gia, hiền triết nào có thể vượt qua giáo pháp duyên 
sinh vô ngã tính của đức Phật. Họ chỉ thấy vài điểm manh mún, rời rạc của thực tại chứ 
chưa ai nhìn ra được toản bộ thực tại. Thứ nữa, khoa học vô thần mà Phật giáo cũng vô 
thần; nhưng khoa học đang đi trên lưỡi dao cạo, có thê dẫn nhân loại đến chỗ hư vô, hoại 
diệt, đoạn diệt... Còn vô thần của Phật giáo - phủ nhận thượng đề và linh hồn trường cửu 
- là để nhận trách nhiệm tự bản thân mình, tự mình thắp đuốc mà đi, tự mình là hòn đảo 
của chính mình; vui khổ, thành bại, được mất, hơn thua, giảu nghèo, sang hèn đều tùy 
thuộc bản tay nắm của chính mình! Cao hơn tất cả, cao hơn các bậc giáo chủ toàn cầu - là 
đạo Phật đã nhận chân khổ đề và thực hiện đạo đề để giải thoát tất thảy khổ đau, phiền 
não trên cuộc đời - thì chăng tôn giáo nào có được. Có nhiều kẻ học Tây, sùng mộ hoặc 
cuồng tín khoa học, tuyên bồ rằng: Khoa học là chiếc đũa thần vạn năng, khả dĩ thỏa mãn 
mọi khát vọng cũng như mọi giấc mơ cho con người; chỉ có nó mới đáng tin cậy vì nó 
tìm kiếm chân lý bằng trí tuệ khách quan và trung thực - hơn là các tôn giáo và triết học! 
Điều ấy hoàn toàn đúng. Nhưng, xin thưa, nếu so sánh với các tôn giáo và các triết học 
thì được, còn Phật giáo thì không thế! Vì rằng, khoa học đi tìm kiếm sự thực bằng phán 
đoán, suy luận, giả thiết, trắc lường, kiểm chứng rồi mới đi đến kết luận. Dù có khách 
quan và trung thực cách mấy thì đến một lúc nào đó cũng bị chân lý đi sau vượt qua! Tại 
sao vậy? Vì đấy là sự tìm kiếm của võ não, của lý trí khiếm khuyết và bất toàn! Còn đức 
Phật tìm kiếm sự thực bằng trực giác, trực thị, bằng tuệ giác của tâm linh tu chứng, thực 
nghiệm! Vậy, chân lý của khoa học bao giờ cũng cục bộ, giới hạn, đăng sau lưng nó là 
những đáp số trải dài của những đúng, sai, đúng, sai... cho đến vô cực! Như thế, rõ ràng 
là về phương diện cốt lõi, tinh tủy, căn để, bản chất - Phật giáo không cần phải thay đổi 
gì cả! Vấn đề là chúng ta có tự thu xếp đời mình theo đúng với con đường mà đức Phật 
chỉ dạy - như Rhys Davids đã nói hay không? Ở Việt Nam hiện nay, các sinh hoạt bên 
ngoài của Phật giáo, các hiện tượng tùy duyên ấy có phản ánh đúng bản chất, đúng cái 
bất biến của đạo Phật hay không? Nói cách khác, những người học Phật, tu Phật thời nay 
có nhìn thấy các giá trị minh triết của đạo Phật hay không - hay chỉ thấy chùa to, Phật 
lớn, tụng kinh, lễ bái, thiện nam tín nữ đông đúc... thì bảo rằng Phật giáo đang phát triền, 
đang tăng thịnh? Và giả dụ như kinh sách đầy tràn đến hang cùng ngõ hẽm với những lời 
lẽ cao minh, bàn huyền, luận diệu... thì có nói lên được cái minh triết của đạo Phật hay 
không? Giáo dục Phật giáo cũng như những sinh hoạt khác - chúng ta cũng cần phải khảo 
sát trong tỉnh thần dẫn lược - tìm cho ra những giá trị minh triết - cái hồn sống, cái đạo 
sống, cái nuôi dưỡng nội lực tâm linh - mới mong đứng vững trước thời đại; không 
những là những phù phiếm, hào nhoáng, xa hoa của vật chất - mà còn đứng vững trước 
những tha hóa, những hãnh tiễn, những ngu s1, những tự mãn, đủ mọi nhãn hiệu, đủ mọi 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 12/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 
nhân danh tôn quý, nhưng là những phiên bản trá hình của bản ngã, của danh lợi và địa 
vịl 


Phật giáo có mặt ở Việt Nam vào thời đại Hùng Vương, đấy là kết luận của nhiều sử 
gia đáng tin cậy. Giáo sư sử gia Lê Mạnh Thát lại còn đi xa hơn với những phát kiến rất 
mới mẻ với nhiều tư liệu dẫn chứng đáng cho chúng ta quan tâm. Theo đó, truyền thuyết 
trăm trứng trăm con của con cháu Lạc Hồng - huyền thoại dân tộc - có hơi hám, có duyên 
sanh, có liên hệ đến câu chuyện túc sanh số 23 trong Lục độ tập kinh. Sự thật ấy - và 
nhiều phát kiến khác nữa về lịch sử của dân tộc - có lẽ còn cần nhiều cuộc hội thảo 
nghiêm túc, những chứng lý có xương có thịt hơn. Tuy nhiên, về sử kiện Phật giáo Việt 
Nam đã có mặt từ thời Hùng Vương thì khá thuyết phục: Là sau năm 43 TL, những nữ 
tướng thất trận của hai bà Trưng tìm đến những ngôi chùa quê xa xôi để ân tu thì hiện 
còn di tích lịch sử. Vậy, những sử liệu nói rằng, Phật giáo nước ta từ Trung quốc truyền 
xuống đã tỏ ra không thuyết phục được ai nữa. Mà phải nói ngược lại, thiền sư Khương 
Tăng Hội đã y bát, chống gậy Bắc du, đến đất Ngô (/hời Tưm Quốc) truyền bá Phật học, 
tỏ uy lực và uy linh của xá-lợi (21 ngày cầu nguyện để xá-lợi Phật phát sanh trong bát) 
để thâu phục Tôn Quyền; sau đó cho Tôn Hạo thọ trì quy giới là đã chứng minh được sự 
thật ấy! Thời Hán, Trung Quốc chưa có Phật giáo mà ở Luy Lâu đã hình thành một trung 
tâm Phật giáo lớn, đã có 1Š bộ kinh, 20 ngôi chùa và 500 tăng lữ! Cũng từ bộ sử nghiên 
cứu của ông - Lịch sử Phật giáo Việt Nam - đã cho ta biết rằng, Phật giáo đã gần liền với 
dân tộc từ những thế kỷ trước TL; và văn hóa của Phật giáo đã là những tố chất tạo nên 
một phần bản sắc của văn hóa dân tộc. Các bộ kinh có mặt vào thời kỳ này như Lục độ 
tập kinh, Tạp thí dụ kinh, Cựu tạp thí dụ kinh - ai đã xem qua đều thấy rõ văn hóa Phật 
giáo và văn hóa Lạc Việt đã cộng hưởng sức mạnh để đầy lùi và để thoát ly văn hóa 
Trung Quốc. Một số truyện trong các bộ kinh trên rõ là đã được viết trên đất Việt, ngôn 
ngữ Việt /12/. Có truyện đề cập đến thành tín, hiếu nghĩa... mang nội dung Phật giáo, 
hoàn toàn khác với ngũ thường của Không. Có nơi lại nói, phải lẫy năm giới, mười lành 
làm quốc chính! Rồi suốt trong thời kỳ Bắc thuộc, lãnh đạo các phong trào vệ quốc đa 
phần là Phật tử, càng chứng minh thêm cho sự gắn bó thiết cốt của Phật giáo đối với dân 
tộc. Như Lý Nam Đề vừa lên ngôi đã cho lập chùa Khai Quốc - chứng tỏ Phật giáo đã 
cầm cờ tiên phong mở nước! Như Lý Công Uẫn vừa dời đô về Thăng Long, chưa xây 
dựng cung điện, đã xuống chiếu cho làm 8 ngôi chùa ở phủ Thiên Đức, trùng tu chùa 
quán các nơi, cho độ Tăng hơn nghìn người ở kinh sư! /737 


Rồi khi xây dựng cung điện thăng Long thì bên trong nội thành xây dựng chùa Ngự 
Hưng Thiên, ngoài thì có chùa Thăng Nghiêm; lân lượt sau đó là các chùa Vạn Tuê, Tứ 
Đại Thiên vương, Câm Y, Long Hưng, Thánh Thọ, Thiên Quang, Thiên Đức, Chân 
Giáo... 


Lê Văn Hưu, sử gia đời Trần đã phê phán khá gay gắt việc làm ấy của vua: “Là tiêu 
phí tiền của và sức dân vào công việc thô mộc không biết chừng nào mà kể” Còn nặng nề 
hơn: “Há chẳng phải là vét máu mủ của dân ?” Việc xây chùa, độ Tăng của vị vua đầu 
triều này, Lê Văn Hưu không hiểu; Ngô Thì Sĩ - trong Việt sử tiêu án - cũng không hiểu, 
khi viết: “Xé/ sử một đời vua Đại Hành thì chính sách học liệu khoa cứ không nghe tới 
nhưng mệnh lệnh và thư từ đương thời như lá thư gởi xin. nổi ngôi thì lời nó uyên chuyển, 
đắc thể. Đến như nối vẫn bài thơ “Nga nga”, ca khúc tiễn sứ thân “Nguyễn Lang quy ”- 
tình ý lanh lẹ, văn nhân cũng không thể làm hơn được, không biết học hành dồi mài ở 
đâu. Anh hùng cái thế ra đời luôn không thiếu người... ” 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 13/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 

Họ không hiểu răng, từ thời Hùng Vương đến giờ, nhà chùa là những trung tâm văn 
hóa của dân tộc. Nó một lúc đảm nhiệm nhiều chức năng. Là trường học, không những 
dạy dỗ các thế hệ Tăng Ni có tài, có đức mà còn dạy dỗ cho con em trong vùng, trong 
làng, trong xóm. Là nơi diễn ra các lễ hội dân gian. Và nhất là nơi nuôi dưỡng một đời 
sống thuần từ, hiền thiện, đạo đức cá nhân, gia đình và xã hội. Lý Thái Tổ được giáo 
dưỡng từ nhỏ bởi Vạn Hạnh, Đa Bảo - dĩ nhiên, ông hiểu rõ điều đó hơn các sử gia Nho 
giáo. Đầu tư xây dựng chùa chiền, độ Tăng là cả một chiến lược giáo dục dài lâu. Khi 
giáo dục đã thiết lập được cơ sở vững chắc thì dân trí sẽ được nâng cao; dân trí được 
nâng cao, cải thiện thì các thế hệ kế thừa không lo 8Ì thiếu nhân tài giúp dân, g1úp nước. 
Hiền tài là nguyên khí của quốc gia chỉ có thê tìm kiếm ở nguồn này! 


Đây là giai đoạn tri thức Phật giáo lãnh đạo đất nước, và sau đó đã có một cuộc 
chuyên giao rất ngoạn mục: Từ thiền sư sang đức vua, triều đình, đến quý tộc, quan lại, sĩ 
tử... Đến đời Trần thì các thiền sư đã không còn tham dự triều chính nữa, các ngài đã rút 
về tĩnh cư, tu tập nơi động văng, hang sâu. Cũng từ đây, Phật giáo bắt đầu rời bỏ cung 
đình để đi vào các thôn ấp xa xôi; đấy là nhờ công đức của Trúc Lâm Yên Tử Sơ Tổ 
Điều Ngự Giác Hoàng! Ông vua thiền sư thi sĩ nầy đã sống hạnh đầu-đà, khất thực, tam y 
nhất bát ( Thọ trì 12 pháp đâu-đà, mặc y vai trải theo truyền thông Nam phương - tượng 
đá tại tháp Huệ Quang ở Hoa Yên) đi khắp nhân gian khuyên mọi người phá bỏ những 
thờ tự mê tín như vật tô và sinh thực khí (đâm rừ). Ngài lại còn lặn lội sang Chiêm 
Thành, bang giao hòa hiểu; sau đó, Chế Mân đã dâng hai châu Ô, Lý làm quà sính lễ để 
cưới Huyền Trân công chúa. Và cũng từ đây, ca dao, tục ngữ, những lễ hội, những sinh 
hoạt dân gian đã in đậm dấu ấn của Phật giáo. Nói cách khác, văn hóa tâm linh của đạo 
Phật đã hòa trộn vào các tín ngưỡng dân gian, đã thôi hồn, đã thắp sáng cho văn hóa dân 
tộc - đến đổi từ đầu kỷ nguyên, đức Phật không còn là đức Phật Gotama lịch sử nữa mà 
đã biến thành đức Phật Pháp Vân, Pháp Vu, Pháp Lôi, Pháp Điện! Phải chăng, trong tâm 
thức và ước mơ của dân gian, ông Phật â ấy phải biết tạo ra mây mưa sắm chớp - đem lại 
sự tươi tốt mùa màng - đặc biệt của cư dân văn minh lúa nước! 


Dầu các sử gia Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu có cố tình chiếm địa vị độc tôn cho Nho 
giáo, đưa ra những nhận xét, những bình luận phiến diện, một chiêu - theo công thức áp 
đặt, ngụy biện, thiếu cơ sở luận lý: A (Phái giáo) sai vì A không giống B (Nho giáo) - thì 
Phật giáo cũng cứ vẫn đi vào lòng người, lòng xã hội như là hơi thở, là sự sông vậy. 
Trong kho tàng văn hiến - cái tạo ra bản sắc văn hóa dân tộc - thì Phật giáo đã đan xen, 
trộn lẫn, hòa quyện, thắm đẫm vào bên trong, thật khó phân chia tách bạch ra được. Và 
nó đã trở thành tư duy, tình cảm, nếp nghĩ, nếp sống có nghĩa, có tình với các giá trị đức 
lý, tạo nội lực thăng hoa tâm linh ngàn đời cho con cháu Lạc Hồng! Và đấy chính là 
minh triết: Minh triết Phật và minh triết Việt. Kết quả ấy là do nhờ sự hiện hữu của các 
ngôi chùa ở tất cả mọi miền, mọi thôn làng trên khắp đất nước. Ngôi chùa, mái chùa, 
tiếng chuông chùa, hội chùa, sân chùa, ao chùa, bến chùa... là những hình ảnh và biểu 
tượng thiêng liêng, ấm cúng, êm đêm, gần gũi... cho con dân đất Việt mấy nghìn năm 
nay. Nó đường như là nguồn cội, là tổ ấm, là mọi hướng về của nhiều kẻ ly hương - ly 
hương văn hóa hoặc ly hương địa lý - vì lý do này hay lý do khác! Người nuôi dưỡng hồn 
sông minh triết ấy, có lẽ đa phần là do những tu sĩ âm thầm, vô danh, sống đời giản dị, 
thuần phác - nhưng là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho dân làng trải qua mọi biến cô can 
qua, thăng trầm... của nhiều hoàn cảnh hoặc nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Họ, 
những thế hệ kế thừa - kế thừa nền minh triết Phật và minh triết Việt - đủ mọi trình độ, 
kiến thức quảng bác cũng có, bình bình bực trung cũng có, hoặc chỉ bỏm bẻm dăm câu 
bảy chữ có lẽ lại khá nhiều. Họ cùng ăn, cùng ở, cùng vui khổ, chan hòa tình cảm với 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 14/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 
mọi người. Tùy khả năng, hạnh nguyện, sở tri, sở hành... mà họ khuyên mọi người làm 
lành, lánh dữ; sông với nhau phải đặt căn bản trên sự hiệu biệt, yêu thương; phải biệt tha 
thứ, đùm bọc, rộng lượng, sẻ chia cơm áo lúc khó khăn mât mùa, an ủi tính thân lúc tai 
ương, hoạn nạn! 


Tại những ngôi làng ấy, các vị tu sĩ (có cả những ông đô Nho) đã làm thầy giáo dạy 
chữ, dạy đạo lý cho con em mà không cần lương hướng. Họ làm thầy thuốc chữa bệnh 
cho mọi người mà không nhận tiền bạc. Vị thầy tu chùa làng - do đạo đức và uy tín của 
mình, đã làm người hòa giải mọi cuộc bất hòa giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái trong các 
gia đình tương thuộc. Đôi khi, họ còn làm những vị quan tòa bất đắc dĩ - do được dân 
làng kính trọng, tin yêu - để phân xử các vụ đụng chạm quyền lợi, tranh chấp phải trái về 
đất đai, rào giậu, trâu bò, heo dê, gà vịt, chó mẻo ... gì đó nữa! Họ còn coi g1úp việc kiết 
hung, họa phúc, âm trạch, dương trạch cùng mọi việc liên hệ ky giỗ, tang tế... cho bà con 
mà không cần một đền đáp nào. Tuy nhiên, việc làm chùa, tu sửa già-lam, hoa quả hương 
đăng, gạo khoai rau trái... người dân cảm thấy mình phải có bổn phận đóng góp tài lực; 
và họ coi đấy là niềm vui, là công đức, là nghĩa vụ thiêng liêng! 


Giáo dục Phật giáo - nền giáo dục minh triết, vốn ở cao, ở trên triết học - nên nó 
không cần các quy mô đại học với hằng chục chuyên ngành phức tạp, rỗi rắm. Nó không 
cân những tri thức, những kiến thức hàn lâm, kinh viện hoặc cả một kho tàng văn chương 
bác học. Và nó cũng không cần những thuật ngữ Phật học cao siêu, uyên bác... mà nêu 
không tiêu hóa được - thì chỉ còn là những xác chữ, vỏ chữ khô rỗng, đã mòn trơ linh hồn 
và sự sông! 


Giáo dục Phật giáo, từ buôi sơ nguyên là như vậy; đến thời Lÿ Trần, nó lại càng rực 
rỡ hơn nữa - vì nó đã thực sự bén rễ dày sâu trong tâm thức Việt, đã trở thành các giá trị 
nhân bản, nhân văn; đã trở thành lẽ sống, đạo sống, đã trở thành bản sắc đặc thù của văn 
hóa Việt. Thành quả ấy - thì cả một ngàn trường đại học cũng không làm được! Nó 
không nói vận dụng sáng tạo. Nó không nói bất biến, tùy duyên. Nó không vạch ra sách 
lược với các mục tiêu giáo dục cao đại và khoa trương! Nó không nói bồ-tát, đại thừa, 
tiêu thừa, đại nguyện, sứ mạng, lợi lạc, vị tha... Nó không đưa ra những khái niệm đao to 
búa lớn như đại hùng, đại lực, đại từ bi... Và ngay cả những khái niệm về giác ngộ, giải 
thoát, trí tuệ, đức tin, lục hòa, tứ nhiếp... nó cũng chăng đề cập! Khi mà minh triết Phật 
đã hòa nhập với minh triết Việt - thì nó chỉ sống cùng, sống chung với mọi người băng 
tắm lòng, bằng nỤ CƯỜI, bằng tình thương và sự chân thật. Và khi mà hồn Phật và hồn 
Việt đã hòa lẫn thì nó đi vào ca dao, tục ngữ, phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng dân 
gian... Nó không chỉ đơn giản “Đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt” mà còn thâm đẫm 
vào hồn Việt. Ví dụ một vài. Hòa với Không, Đạo giáo: “4i nặn nên cái núi Nhân, trông 
xa như Phật, trông gần như Tiên”. Với tín ngưỡng dân gian: “4i ơi chớ có ăn lời, Bụt kia 
có mắt, ông Trời có tai”. Đi vào đạo hiểu: “Cha già là Phật Thích-ca, mẹ già đích thị 
Phật bà Quan Âm ”. Trong tình cảm xóm làng: “Chiêu chiêu nhớ xóm, nhớ làng, nhớ gốc 
đa, nhớ chùa làng, nhớ em!”. ĐI vào tình cảm trai gái: “Lên chùa lạy Phát Thích-ca, lạy 
ông Tam Thế, lạy cha Ngọc Hoàng; bước ra kết nghĩa cùng nàng, túi anh có nhẫn cho 
nàng đeo fay!”. ĐI vào đạo lý: “Nghĩa nhân Trời, Phật thương ban, ai hành ác nghiệp 
bạo tàn nát thây”; hoặc: “Quả báo ăn cháo gây răng, ăn cơm gãy đùa, xia răng gãy 
chảy”. Với niêm tin vững chắc của nhân dân: “Giặc đi thì giặc lại về, giặc đến bô-đề thì 
giặc phải tan!”; hoặc: “Côn trời côn nước còn non; còn chùa còn Phật, tôi còn tụng 
kinh!” [15J Tóm lại, Phật giáo đã đồng hành cùng với dân tộc trên dưới hai ngàn năm, đã 
đi được vào tâm thức Việt và hỗn Việt như thế, dẫu uyên nguyên giáo pháp có nhạt đi, có 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 15/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 

mờ đi - nhưng tỉnh chất minh triết vẫn tiềm tàng trong mọi hoạt dụng của nhân sinh, tạo 
nên một nguồn lực sung mãn khả dĩ đánh bạt ra bên ngoài những loại văn hóa lai căng, 
pha tạp - để giữ nguyên vẹn cái gì là của chính mình. Nhưng rất tiếc là bây giờ, nên giáo 
dục minh triết, đậm chất trí tuệ dân gian ấy bị mai một dần dần, dương như là mất hắn. 
(Mô hình giáo dục dân gian này đang còn tôn tại ở các nước Phật giáo Theraväda như: 
Myanmar, Thailand, Tích Lan, Campuchia và Lào). Cũng như phương Tây, minh triết 
phương Đông cũng đã đọa xuống triết học, đạo đức học, tâm lý học dung tục. Dân tộc 
Việt cũng thế, và Phật giáo Việt cũng thế. Ai cũng chạy theo khoa học, phát triển chiêu 
thức mà không cần biết nội lực mình như thế nào? Hay không cần thiết phải có nội lực? 


Thế giới văn minh tiêu dùng của phương Tây đã đầy nhân loại đến thảm họa tự sát 
tập thể - tự sát tập thể trên các lãnh vực chính trị, quân sự, kinh tẾ, thương trường, chứng 
khoán, xã hội, môi trường... nhất là các giá trị nhân văn. Dẫu họ đã cố gắng nhập siêu 
đồng loạt các giá trị văn hóa, giá trị tâm linh từ phương Đông - nhưng cái bệnh béo phì 
vật chất đôi nơi đã trở thành nan y, nơi đã bảo hòa vô cảm, nơi đã tỏ ra bất lực trước các 
nếp gấp - thành nề - của tư duy và cảm tính! Phương Đông còn nhập siêu ô ạt hơn nữa 
những rác thải khoa học, điện ảnh, văn học, nghệ thuật; rác thải nhu cầu, tiên nghĩ; rác 
thải độc chất sông nước và cả tinh thần - mà người ta gọi là hội nhập đa dạng văn hóa 
toàn câu! 


Đạo Phật Việt Nam hiện nay cũng đang nỗ lực chạy theo phương Tây nên cũng mang 
căn bệnh chung của thời đại. Nơi này hô hào, cô súy xã hội hóa. Nơi kia nghiêm túc bản 
đến tính chuyên môn, lý thuyết, triết lý giáo dục, phân tầng ngũ thừa... Nơi nọ lập ra 
phương hướng giáo dục, chương trình đào tạo... Rồi báo cáo khóa này bao nhiêu tiến sĩ, 
cao học, thạc sĩ. Và khóa sau bao giờ cũng cao hơn khóa trước! Rồi họ xem đấy là thành 
quả giáo dục! Tuy nhiên, nếu cả ngàn học vị tiến sĩ, cả ngàn thành quả ấy cọng lại - có 
phải là thành tựu được minh triết Phật không - thì không nghe ai nói tới! Đức Phật của 
chúng ta chưa hề phong cho ai học vị tiễn sĩ - lại còn gọi vị giải thoát là bậc vô học kia 

mà! Ngài cũng chưa bao giờ lây kiến văn, sở tri làm thước đo nhân cách con người; có 
một sô trường hợp, ngài còn xem đấy là người ngu nữa: “Người ngu sa đọa tâm hôn, trí 
thức hái lượm, cúi luôn công danh, đâu to bửa nát tan tành, hoa hương úa rã cây cành 
thảm thương. Trong sự sụp đồ của mình, hải thâu kiến thức, góp kinh nghiệm đời, người 
ngu đâu biết than ôi! Chính chung bửứa nát bề hai cải đầu! (PC. 72). Mà ngược lại: “Chữ 
câu ngàn vạn ích gì, trăm kinh nói mãi lắm khi loạn mù, một câu có ích, cho dù, nghe 
xong tịnh lạc, an như đời đời” (PC.101):; hoặc: “Nghe nhiêu, học rộng chương văn, xứng 
danh bậc trí giữa tăng đoàn này, vô sân, vô úy mới hay, mới là bác học, mới tày đa văn ` 
(PC. 258). 


Ngoài căn bệnh phát triển lý trí chiêu thức mà không đề cập đến nội lực minh triết - 
PGVN chúng ta còn mang một căn bệnh trầm trọng khác nữa, đúng như TS. Tamas 
Agoca đã nêu trong chuyên đề của mình hôm hội thảo Vesak 2008: ““.. đường như có sự 
mâu thuẫn giữa cứu cánh tối hậu của GDPG, đó là để đạt được sự tự do từ ý niệm sai 
lâm về một tự ngã thường hàng. và mục đích của giáo dục hiện đại là để tăng cường và 
củng cô sự nhận thức sai lầm về bản thể của chính mình. Làm thế nào có thể giải quyết 
sự mâu thuân này trong bối cảnh của GDPG hiện nay, và trong tỉnh thần liên tục và tiễn 

bộ?” [16] 


Cái gọi là £ự ngã thường hằng ấy, bản thể của chính mình ấy - chủng ta bị va vấp 
khšăp mọi nơi khắp mọi chỗ. Cái ta ây nó đi liên với mọi châp thủ bản ngã, thê hiện bản 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 16/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 

ngã ở trên mọi loại hình sinh hoạt, sinh ra đỗ ky, tranh chấp, phe nhóm - do đặc quyền, 
đặc lợi mà quay lưng với di huấn của đức Phật. Chúng ta luôn luôn bị sự đánh lừa của 
bản ngã, không chỉ là sai lầm do vô minh mà còn đưa chúng ta đến biên độ giới hạn, cục 
bộ... làm cho minh triết Phật bị rào bít lại hoặc rơi xuống các phạm trù dung tục đời 
thường. Nói cách khác là đạo Phật đã bị thế tục hóa, rơi xuống tục đề với đủ mọi nhân 
danh cao đẹp như vô ngã, vị tha, lợi lạc quần sanh... xem ra chỉ còn là khẩu hiệu khô 
rỗng, thiếu cái thực ở bên trong - nói cách khác là đã đánh mất linh hồn minh triết Phật 
vậy. Một vài dẫn chứng cụ thể là gần đây, người ta đã phá bỏ những ngôi già-lam cô xưa 
mang phong cách Á Đông, đậm chất Thiền và chất Việt - để kiến tạo những ngôi chùa to 
lớn, hào nhoáng, nguy nga - nhưng thiếu văn hóa bản sắc, khô kiệt tâm linh, nghèo nghệ 
thuật, kiến trúc chắp vá Nhật Tàu... trông vô hồn, vô cảm. Rồi đức Phật vàng son, ngự trị 
quá cao, dường như cao quá tầm tay với của nhân sinh, biến ngài thành một vị thần linh, 
một vị thượng đế như các tôn giáo hữu thần! Phố biến rất nhiều nơi, do nghèo nàn tâm 
linh, thiếu nội dung tu tập, người ta chỉ cô súy hình thức lễ nghi, phụng túng, đại tế, trung 
tế, tiêu tế... để cho quần chúng đến lễ bái, van vái, cầu xin; nghĩa là phát triển mê tín dị 
đoan để bòn rút lợi lộc, bạc tiền bất chánh - hơn là hướng dẫn cho mọi người một đời 
sông trong lành, hiển thiện. Thảm họa khác nữa là giới tu sĩ cũng chạy chức chạy quyên, 
tranh cho kỳ được các chức vụ để được lãnh đạo nơi này và nơi kia, được mau lên 
thượng tọa, hòa thượng trong lúc tuổi đời tuổi đạo còn non choeẹt, và quan trọng nhất là 
thiếu giới luật và đạo hạnh (có một SỐ Vị trong hàng chức sắc lại có vợ có con - có Vợ có 
con thì làm sao lãnh đạo Tăng-già thanh tịnh?!!!) Đầy chính là sư tử trùng thực sư tử 
nhục - chỉ có trùng sư tử mới ăn được thịt sư tử! Than ôi! 


Đi vào thực trạng một chút nữa. 


Nếu minh triết Trung Quốc bị đọa xuống triết học kể từ thời Tống Nho - thì minh 
triết Việt cũng tương tợ vậy; nhưng do nhờ nội lực tâm linh của các vị thiền sư thời LÝ, 
Trần đã truyền sức mạnh vô ý, vô tâm, vô tất, vô cố, vô chấp, vô dục, vô úy, vô vi, vô 
ngã... tinh chất của minh triết Phật - cho các đời vua; và thành tựu cao nhất được nói đến 
chính là vua Trần Nhân Tông Trúc Lâm Yên Tử - người đã nỗ lực ly thoát văn hóa Tàu, 
ly thoát hoặc sử dụng có chọn lọc thiền Trung Quốc; lây tinh chất uyên nguyên của Phật 
hòa dung với bản sắc văn hóa Việt đề trở lại với đầu nguồn minh triết - nên đã đưa dân 
tộc cũng như Phật giáo đến chỗ cực thịnh. Cực thịnh không đơn thuần là vật chất áo cơm 
thịnh mãn; mà nó còn là đời sống văn hóa cao đẹp cùng với thế giới tâm linh mỹ toàn 
nữa. 


Việt Nam hiện nay có thê khát khao văn minh, tiễn bộ, điều ấy đúng vì chúng ta đang 
lạc hậu về nhiều mặt so với các nước láng giềng - như kinh tế, khoa học, xã hội... nhưng 
đừng quên rằng, đời sống văn hóa và các giá trị tâm linh mới chính là nền tảng minh 
triết. Ngoài lãnh vực vật chất ra, chúng ta phải kế thừa và phát triển cho bằng được cái 
hay, cái đẹp, cái đã trở thành xương cốt, máu thịt, hơi thở; cái đã trở thành đạo sống, sự 
sông hài hòa Phật Việt mấy ngàn năm qua như đã lược dẫn. Nói cách khác, GDPG chỉ 
mới là điều kiện cẩn. nhưng nêu muốn điều kiện đ/ thì phải có thêm đời sống văn hóa 
cao đẹp cùng với đời sống tâm linh thanh bình và an ôn. 


Có lẽ, nếu biết vận dụng đúng đăn nguyên lý “/ùy duyên bất biến ” thì đạo Phật bao 
giờ cũng giữ gìn được cái tính yêu, cốt lõi, bản chất uyên nguyên (khế /ý) như đã từng 
tồn tại trong lịch sử qua nhân cách, phong thái xuất xử của các vị thiền sư Lý, Trần; đồng 
thời, vận dụng sáng tạo cho thích hợp với hoàn cảnh, thời đại, con người (&hế cơ). 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 17/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 


Nguyên lý ấy bao giIỜ cũng đúng. Tuy nhiên, trước thực trạng văn minh vật chất tăng tốc 
đến chóng mặt, cái cô xe lý tính đang hăm hở lao nhanh không có phanh hãm - mọi giá 
trị nên tảng của minh triết Việt và minh triết Phật đang bị lung lay, xâm hại - thì việc bảo 
vệ gìn giữ xem ra quan trọng hơn phát triển rất nhiều. Bảo vệ, giữ gìn được bản sắc của 
mình là quý lắm rồi! Bảo vệ, giữ gìn lại là vấn đề con người - nhân văn và nhân bản. 
Giáo dục phải đặt nặng trọng tâm là con người? Đường hướng, chính sách, mục tiêu 
dầu tốt nhưng nếu không có con người tốt thì rõ là xây nên lý tưởng giữa trống không. 
Con người hỏng, hư, xấu - không có đạo đức văn hóa, không có một đời sống tâm linh 
lành mạnh - thì ở cương vị nào cũng làm cho nơi ây tan nát, hủ bại! Con người hỏng, hư, 
xấu ấy mà được giao cho chức vị, quyền hành, lãnh đạo nơi này và nơi kia thì tạo thêm 
thảm nạn cho đất nước. Con người tốt, hiền mà ít học, dẫu không hay lắm, nhưng cũng 
không đến nỗi làm những chuyện đồi phế, thương luân bại lý. 


Ngọn gió độc của văn minh phương Tây đã len lỏi khắp mọi nơi mọi chỗ, ở đâu cũng 
thấy hư vô, bế tắc, dục vọng và vô cảm. Ngay lúc này đây, minh triết Phật và minh triết 
Việt phải đứng dậy, cùng bắt tay bước đi, phải dẫn đầu mọi sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, 
kinh tế, xã hội; phải dẫn đầu mọi tiêu chí và mọi thành quả. Còn nghe ai nói đến việc 
phát triển dựa theo tính đa năng đa hiệu của khoa học thì chúng ta phải cần thận, dè 
chừng! Sự hội nhập đa văn hóa cũng vậy. Hãy cần trọng xem thử nó có phá vỡ an toàn 
môi sinh, nó có rải độc tinh thân sinh thái, nó có ung hoại tâm hồn và có vấy nhiễm văn 
hóa bản sắc? Còn nữa, phát triển là phải tùy duyên! Tùy duyên - có nghĩa dựa theo định 
luật duyên khởi để hành sự (vô vỉ nhỉ vô bất vi - đuy tác) chứ đừng khởi tâm hữu vi - bao 
g1ờ cũng có tư ý, tư dục điều động - sẽ tạo thêm hỗn loạn cho cuộc đời. Và như thế, ai 
làm được gì đó thì cứ làm - tùy duyên khởi, khả năng, căn cơ, trình độ, phương tiện... AI 
thấy mình vô dụng, thấy mình không làm được gì thì phải biết nhường chỗ cho người có 
tài, có đức. Riêng giới tu sĩ thì nên rút về nơi thâm sơn cùng cốc để tu tập định, tuệ thì 
thật là đại hạnh cho Phật giáo. Giữ gìn và nuôi dưỡng minh triết Phật, minh triết Việt 
ngay lúc này cũng chính là hái độ minh triết! Lại nữa, căn bản trí bao giờ cũng hướng 
dẫn cho phương tiện trí. Chưa biết bơi mà muốn nhảy xuống sông cứu người chết đuối là 
thiểu trí - chứ không ai khen ngợi là đại bi đâu! Có nội công mới phát triển chiêu thức - 
nguyên lý võ học chân chính cũng nói như thế. Có sức mạnh văn hóa và tâm linh (minh 
triết Việt và mình triết Phật) - mới phát triển đồng bộ và đa dạng tư duy lý tính trong mọi 
chuyên ngành khoa học, kinh tế, xã hội... để đưa đất nước đi lên, để nâng con người lên 
với những giá trị tót vời của chân nghĩa thanh bình và hạnh phúc, chứ không phải cúi 
xuống cho vừa tầm với tâm địa thường phàm của cõi đời ác trược! 


Để kết luận 


Thể gian thường ri không đi đôi với hành hoặc trí không cần hành! Có nhiều cuộc 
hội nghị, thảo luận nơi này và nơi kia, nghe rất hay về đề tài, nội dung và ý nghĩa; những 
biện pháp, mục tiêu được đề cập cũng rất thông tuệ, toàn hảo đầy SỨC thuyết phục - 
nhưng sau đó rồi thôi, ai về nhà nấy, việc ai nấy làm. Mọi tình trạng rồi vẫn y như cũ. 
Riêng Phật giáo cũng đâu có khá hơn. Biết suông, bàn suông là căn bệnh thâm căn có đế; 
và ở đâu cũng để giải quyết những vấn đề cành nhánh, ngoài rìa - còn cái trọng tâm, cái 
gốc con người thì ít khi bàn tới! Và dường như ở đâu cũng bất lực, không ai đám đề cập 
sự hoàn thiện bản thân! Có hoàn thiện bản thân mới thể hiện được đời sống thân giáo - là 
cái gốc của giáo dục, là nhân tô quyết định cho mọi hiệu quả. Những tổ chất trong lành, 
hiền thiện, nhân ái, bao dung, yêu thương, tín thành, chân thật, nghĩa tình, hiểu biết... 
càng ngày càng thiếu vắng đi trong mọi gia đình, cộng đồng, xã hội. Nếu văn minh vật 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 18/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 

chất có được do phát triển khoa học, kinh tế - nhưng không có những giá frị friễf mỹlàm 
cơ sở nên tảng thì đấy là dấu hiệu của hủy diệt, là sự sa đọa bi thảm của con người! Phải 
giáo dục văn hóa (văn học - thơ, văn, ca dao, tục ngữ; nghệ thuật - hội họa, nhiếp ảnh, 
điêu khắc, kiến trúc, thư pháp, dân ca, cổ nhạc...) là đễ tăng trọng phân người hơn phần 
con. Giáo dục tâm linh(iôn giáo, tín ngưỡng...) là để cho nhân gian có chỗ nương tựa 
vững chắc và an Ồn. Tuy nhiên, hai lãnh vực đi sau phải lây minh triết Phật và minh triết 
Việt để nương tựa. Đây là cả một sự khó khăn... vì cái gì, ở đâu cũng mạo danh văn hóa, 
mạo danh tâm linh cả. Chúng đã bị lạm phát! Chúng đã bị lợi dụng! Vai u thịt bắp cũng 
văn hóa! Xem giá trị của đôi chân hơn chất xám của tế bào não cũng văn hóa. Nhảy múa 
lỗ lăng, khoe đùi khoe bắp cũng văn hóa! Xin xăm bói quẻ cũng tâm linh! Lên đồng, lên 
cốt cũng tâm linh! Vàng mã, tiền giấy, hình nhân thế mạng... cũng tâm linh! Sì sụp khẩn 
vái gôc đa, ông táo... cũng tâm linh! Hối lộ thần linh để được mua may bán đắt, thăng 
quan tiến chức cũng tâm linh! Đây chính là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo chính phủ, 
trách nhiệm của các vị lãnh đạo tôn giáo! Họ phải có tâm, có trí (minh triết) và phải có 
mắt để nhìn xa, trông rộng! 


Giáo dục toàn diện, con người toàn diện để kế thừa và nuôi dưỡng minh triết phương 
Đông - cần có nội hàm ấy, đi theo thước đo ấ cây mới hy vọng tiếp truyền nội lực văn hóa 
và sức mạnh tâm linh của cha ông trong mấy ngàn năm lịch sử; đồng thời sánh vai đối 
thoại với minh triết phương Tây để cùng văn minh, tiến bộ trong hòa bình, hạnh phúc. 
Tất cả mọi loại hình văn hóa, mọi hình thái giáo dục đều nên tiếp thu, chọn lựa, sàng lọc 
- nhưng chỉ nên sử dụng chiếc áo nào vừa vóc dáng, khổ người - trên nền tảng bản sắc 
Đông phương, bản sắc dân tộc, bản sắc đạo Phật Việt Nam, cư dân thủ đô hay thành phó, 
người ở quận huyện, phường xã hoặc làng bản... Lại còn ở trong hoàn cảnh đất nước 
đang phát triển, đang cải cách, đang chuyền đối, đang thuộc diện những nước đói nghẻo, 
ô nhiễm môi sinh và nhiều vấn đề cấp bách khác đang cần được cải thiện sớm chừng nào 
tốt chừng â ấy. Phật giáo năm trong vùng khí hậu, không gian chung â ấy, từng địa phương 
khu biệt ây - nên môi nơi phải biết vận dụng khác nhau, không thể rập khuôn theo một 
kiểu mẫu, công thức nào. Tìm ra được cái riêng trong bối cảnh chung ấy, đòi hỏi những 
người trách nhiệm hữu quan phải sáng suốt; nghĩa là vừa có £âmlại phải có tầm nữa vậy. 


Cuối cùng, nội dung bài tham luận này chỉ là sự đóng góp một vài ý tưởng khiêm tốn, 
đôi nơi hơi võ đoán và chủ quan, không tránh khỏi nhiều sơ suất - nhưng là với tất cả sự 
thiện ý và lòng chân thành của một người con Phật, của một người con dân đất Việt. 
Minh triết phương Tây và minh triết phương Đông, từ khởi nguyên đều nói về hân bản, 
con người tại thế - nhưng minh triết Phật vừa tại thế, vừa xuất thế được thực chứng bởi 
tâm linh trực giác, giải quyết trọn vẹn và toàn mãn mọi đau khổ phiền não nội tâm cho 
con người thì chưa có nên minh triết nào có được! Hy vọng rằng, chư vị tôn túc thạc đức, 
cao tăng, các bậc thức giả, trí giả, các vị lãnh đạo - sẽ tìm được một hướng đi thích hợp 
cho nền giáo dục toàn mãn; mà ở đó, những cặp phạm trù dường như lưỡng nguyên này: 
Tỉnh thân (tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa) và vật chất(khoa học, kinh tế, môi sinh...), 
nhập thế (hữu vi) và xuất thế (vô vi), trỉ (tư duy, kiến văn) và hành (thực hiện, ứng dụng 
vào đời sống), tự độ (căn bản trí, hoàn thiện bản thân) và độ tha (phương tiện trí, tùy 
duyên, hoàn cảnh)... được quân bình, hài hòa thì thật là phúc lớn cho nhân quân, xã hội. 


Người ta nói rằng, friế/ Jÿphải soi đường cho khoa học, nhân sinh; tôi bảo không phải 


thê, triệt lý chỉ dẫn đến xung đột, chiên tranh; chính zmnh friêt mới đem đên thanh bình 
và an lạc cho con người muôn nơi muôn thuở! 


trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 19/20 


10/28/21, 10:11 PM Trung Tâm Hộ Tông - Phật Giáo Đóng Góp Gì Cho Minh Triết Việt 


KH] Lời giới thiệu của GS. Hoàng Ngọc Hiển trong MTPĐ@&THPT của Francois 
Jdụllien, NXB Đà Năng, 2004, trang 14.. 


|2] Xem Lời giới thiệu — Sđd. 

3] Lấy ý từ Sảa. 

j4J (Sảad, trang 16). 

|5} (Trích lại từ Sđd, trang 49). 

6] Xem thêm chương “Bậc mình triết thì vô ý”- Nguyên Ngọc dịch, Sẵ4, trang 479. 
|7} Trương Thị An Na dịch 

/8J LTĐĐK, NXBEH, 1996, trang2l6. 

j9} Trang 254, Sđad.. 


[10] (Chu Hy - Tứ thư tập chú - Nguyễn Đức Lân chú dịch, NXB VHTT, 1999, trang 
177). 


[II] Phỏng trích Đức Phật và Phật pháp của Nàrada, Phạm Kim Khánh dịch, NXB 
Tôn giáo, 2007, các trang 265, 267 và 2756. 


[12] Xem LSPGVN - của GS. LMT, 
113] Xem ĐƯSKTT, NXB/ VHTT, 2003, trang 359. 
[14] ĐVSKTT~ Sảad 


[15] Trích rải rác trong Ca dao, tục ngữ PŒGVN của Lệ Nhự Thích Trung Hậu, NXB 
1/PHCM năm 2002. 


[16J Trích GDPG: Kế thừa và phát triển - NXB Tôn giáo, 008, trang 9. 


[Đầu trang[Trở về trang Thư Viện] 


updated: 2009 


t†rungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/PhatGiaoDong/index.htm 20/20 


